VIÊN NGỌC TRAO TỎA 
MONG ƯỚC TỐT LÀNH 


ôm nay, Người Cha, VỊ Thương Nhân 
†]Ì:- Ngọc, đang nhìn vào những viên 
ngọc đặc biệt của Người, những viên 
ngọc trao đi mong ước tốt lành ở khắp mọi nơi. 


Những viên ngọc của Người Cha, VỊ Thương 
Nhân Buôn Ngọc, đang tỏa ánh sáng ra thế giới 
với những tia sáng chứa đựng mong ước tốt 
lành, bởi vì trong thế giới của sự hào nhoáng 
giả tạo ngày nay, tất cả các linh hồn đều là 
những viên ngọc lo lắng. 


Với sức mạnh từ những mong ước tốt lành của 
con, con, viên ngọc trao tỏa mong ước tốt lành, 
đang chuyền hóa những viên ngọc lo lắng ấy, 
những người chỉ lấp lánh một cách tạm bợ. 


Giống như những tia sáng mặt trời xua tan 
bóng tối suốt cả một khoảng cách xa, tương tự 
như vậy, vẻ lấp lánh và những tia mong ước tốt 
lành của con, viên ngọc trao tỏa mong ước tốt 
lành, đang tỏa chiều khắp mọi nơi trên thế giới. 


Ngày nay, nhiều linh hồn nghĩ rằng một số 
nguồn sáng tâm linh đang thực hiện nhiệm vụ 
một cách thầm lặng. Tuy nhiên, họ không biết 
được rằng nguồn sáng ấy đang thực hiện 
nhiệm vụ từ đâu. 


Họ đã bắt đầu nhận được cái chạm - rằng có ai 
đó! Bằng cách tìm kiếm như thế, cuối cùng họ 
sẽ tiến đến được nơi này. 

Vì vậy, cái chạm này là cái chạm từ những tia 
suy nghĩ hướng thượng sáng lấp lánh của con, 
viên ngọc trao tỏa mong ước tốt lành. 


BapDada đang nhìn thấy vẻ lấp lánh của viên 
ngọc trên vầng trán mỗi đứa con, vì con đang 
tỏa sáng theo thứ hạng. Tất cả các con đều là 
những viên ngọc trao tỏa mong ước tốt lành, 
nhưng vẻ lấp lánh thì lại theo thứ hạng. 


Trở thành người có mong ước tốt lành là cách 
dễ dàng để con phục vụ thông qua tâm trí cho 
mọi linh hồn — cả linh hồn Brahmiin và linh hồn 
không có kiến thức tâm linh - và con có thể 
thực hiện điều này trong khi di chuyền. 


Sóng rung động từ con, viên ngọc trao tỏa 
mong ước tốt lành, sẽ dễ dàng chuyển hóa bầu 
không khí và thái độ của những linh hồn là 
những hạt lo lắng. 


Trong cuộc sống của con người ở khắp nơi ngày 
nay, dù thông qua con người hay tài sản sở 
hữu, do có động cơ vị kỷ, do có thành quả tạm 
thời thông qua tài sản sở hữu, con người trải 
nghiệm một vài thành quả hướng thượng 
trong một thời gian ngắn. 


Song, niềm hạnh phúc chóng vánh đó sớm 
chuyển thành nỗi lo lắng, nghĩa là tài sản sở 
hữu và con người không phải là phương tiện đề 
chấm dứt đi mối lo của họ, mà lại trở thành 
công cụ tạo ra nhiều mối lo lắng hơn nữa. 


Những linh hồn nào đang vật vã với không mối 
lo này thì cũng mối lo khác có thể thấy rất ít 
linh hồn có mong ước tốt lành. Ngay cả việc 
tiếp xúc chỉ trong thời gian ngắn với linh hồn 
có mong ước tốt lành thôi cũng trở thành điều 
cơ bản làm cho mọi lo lắng của họ kết thúc. 


Vì vậy, hôm nay, thế giới đang cần đến những 
linh hồn trao mong ước tốt lành ấy. Đây là lý 
do tại sao các con, những viên ngọc trao tỏa 
mong ước tốt lành, cực kỳ được yêu thương 
bởi cả thế giới. Khi họ tiếp xúc với con, họ cảm 
thấy họ không thể nhìn thấy bất kỳ ai khác với 
mong ước tốt lành ở bất cứ nơi nào trên thế 
giới. 


Suy nghĩ thanh khiết là nền tảng chính yếu cho 
việc luôn có mong ước tốt lành. Những ai mà 
suy nghĩ của họ luôn thanh khiết thì chắc chắn 
sẽ luôn có mong ước tốt lành. 


Nếu thỉnh thoảng có suy nghĩ lãng phí hay suy 
nghĩ về người khác, thì con không thể luôn có 
mong ước tốt lành. 

Linh hồn có mong ước tốt lành có thể chấm dứt 
suy nghĩ lãng phí của những linh hồn khác và 
việc suy nghĩ về người khác. 


Vì vậy, cửa hàng kho báu “suy nghĩ thanh 
khiết” của mỗi một người phục vụ hướng 
thượng, nghĩa là của viên ngọc trao tỏa những 
mong ước tốt lành, sẽ liên tục tràn đầy. Vì 
chúng liên tục tràn đầy nên chúng luôn có thể 
có mong ước tốt lành dành cho người khác. 


Là người có mong ước tốt lành nghĩa là trở nên 
tràn đầy mọi viên ngọc kiến thức. Chỉ những 
linh hồn như thế mới có thể trở thành người 
trao tặng — tràn đầy kiến thức và luôn có mong 
ước tốt lành dành cho người khác. Vì vậy, hãy 
kiểm tra: “Trong suốt cả ngày, tôi có suy nghĩ 
thanh khiết và mong ước tốt lành nhiều hơn, 
hay là tôi phí phạm thời gian nhiều hơn để suy 
nghĩ về người khác?”. 


Người nào có suy nghĩ thanh khiết thì sẽ liên 
tục ở trong niềm hân hoan về việc tràn đầy; và 
với hình dáng của người trao tỏa mong ước tốt 
lành, họ sẽ có thể trao mong ước tốt lành cho 
người khác và làm đầy cho người khác. 


Vì người có suy nghĩ lãng phí và suy nghĩ về 
người khác thì luôn trống rỗng, nên người ấy 
sẽ trải nghiệm bản thân mình yếu, đây là lý do 
tại sao người ấy không thể có mong ước tốt 
lành hay có khả năng trao mong ước tốt lành 
cho người khác. 


Hiện tại, có nhu cầu đối với những viên ngọc 
trao tỏa mong ước tốt lành, người mà có thể 
trở thành công cụ chấm dứt nỗi lo lắng của mọi 
người, và có thể làm cho linh hồn trải nghiệm 
được phương pháp có mong ước tốt lành thay 
vì là lo lắng. Ở đâu có suy nghĩ thanh khiết, nỗi 
lo lắng tự động chấm dứt. Vì vậy, con đang liên 
tục làm công việc phục vụ thầm lặng bằng cách 
trở thành người có mong ước tốt lành, phải 
không? 


Con đã lên kế hoạch cho công việc phục vụ vô 
hạn cho thế giới. Cách để dễ dàng làm cho 
những kế hoạch này thành công là có trạng thái 
của người trao đi mong ước tốt lành. 

Nhiều loại linh hồn sẽ đến liên hệ và có mối 
quan hệ với con. Có mong ước tốt lành cho 
những linh hồn như thế nghĩa là trao cho họ 
đôi cánh “can đảm”, vì đôi cánh “can đảm” và 
“hăng hái, nhiệt tình” của họ đã trở nên yếu kể 
từ khi họ ở trên giàn hỏa lo lắng. 


Mong ước tốt lành của con sẽ tiếp sức mạnh 
cho đôi cánh của họ; và dựa trên cảm nhận 
muốn trao tỏa mong ước tốt lành của con, họ 
sẽ bắt đầu bay, nghĩa là họ sẽ trở nên hợp tác. 


Những linh hồn kia đã trở nên chán chường và 
tự hỏi liệu họ có sức mạnh để tạo dựng một 
thế giới tốt đẹp hơn không. Người mà không 
thể làm cho bản thân mình trở thành cái gì đó 
thì làm sao có thể làm cho cả thế giới trở thành 
điều gì đó? Họ xem việc thay đổi thế giới là rất 
khó khăn vì họ đã thấy kết quả hiện tại của mọi 
loại thẩm quyền khác nhau, vì thế họ xem việc 
đó là khó khăn. 

Sức mạnh từ những mong ước tốt lành của con 
sẽ làm cho trái tim của những linh hồn chán 
chường ấy, những linh hồn đang ngồi trên giàn 
hỏa lo lắng, trở nên hạnh phúc. Giống như sự 
hỗ trợ dù nhỏ như cọng rơm cũng làm cho linh 
hồn sắp chết đuối cũng trở nên hạnh phúc và 
trao cho anh ta lòng can đảm, thì trạng thái có 
mong ước tốt lành của con sẽ làm cho họ trải 
nghiệm được nguồn hỗ trợ nào đó, và linh hồn 
đang bị thiêu đốt sẽ trải nghiệm được làn nước 
mát lành. 


Điều cơ bản để nhận được sự hợp tác của mọi 
người là trạng thái có mong ước tốt lành. 
Những ai có mong ước tốt lành cho mọi người 
thì tự động nhận được sự hợp tác của mọi 
người. Mong ước tốt lành của con tự động và 
dễ dàng tạo ra ý muốn hợp tác trong tâm trí 
họ. 


Họ có tình yêu thương trong tim dành cho linh 
hồn có mong ước tốt lành, chính tình yêu này 
làm cho họ hợp tác. Ở đâu có tình yêu thương, 
mọi người luôn sẵn sàng dâng nộp thời gian, 
của cải và sự hợp tác của họ. 


Vì vậy, người có mong ước tốt lành sẽ làm cho 
người khác trở nên đáng yêu, tình yêu thương 
sẽ làm cho họ dâng nộp bản thân và trao đi mọi 
loại hợp tác. Thế nên hãy liên tục tràn đầy 
mong ước tốt lành; và trong vai trò là người 
trao mong ước tốt lành, hãy làm cho mọi người 
trở nên đáng yêu và hợp tác. 


Linh hồn có mong ước tốt lành có thể dễ dàng 
đạt được chứng chỉ hài lòng từ mọi người. Chỉ 
những ai có mong ước tốt lành thì luôn có thể 
có nhân cách hài lòng. Họ trở thành những cá 
nhân đặc biệt trước thế giới. 

Người có nhân cách ngày nay thì trở nên nổi 
tiếng, nghĩa là họ được rạng danh tên tuổi. Tuy 
nhiên, con, linh hồn với nhân cách tâm linh, 
không chỉ trở nên nổi tiếng, nghĩa là con không 
chỉ trở nên xứng đáng được ca ngợi, mà cùng 
với việc xứng đáng được ca ngợi, con còn trở 
nên xứng đáng được tôn thờ nữa. 


Dù cho bao nhiêu người trở nên nổi tiếng trong 
lĩnh vực tôn giáo, chính trị hay khoa học, thì họ 
không trở nên xứng đáng được tôn thờ trong 
63 kiếp giống như con, người có nhân cách tâm 
linh. Vì vậy, điểm đặc biệt được cần đến để trở 
nên xứng đáng được tôn thờ là trao mong ước 
tốt lành cho tất cả. 


Khi con trao cho người khác thành quả — niềm 
hạnh phúc, sự hỗ trợ, đôi cánh “can đảm” và 
“hăng hái, nhiệt tình” - thì lời chúc phúc và 
những mong ước tốt lành về thành quả này sẽ 
làm cho họ trở thành những người con có thể 
đạt được thẩm quyền của họ, trong khi những 
người khác thì trở thành linh hồn tín đồ. Đây là 
lý do tại sao con trở nên xứng đáng được tôn 
thờ trong nhiều kiếp. 


Là linh hồn có mong ước tốt lành nghĩa là trở 
thành linh hồn xứng đáng được tôn thờ trong 
suốt một thời gian dài. Vì vậy, cùng với việc bắt 
đầu dự án vô hạn này, giống như con có những 
chương trình khác, con cũng hãy tạo ra một 
chương trình cho bản thân: 


1) Cho mọi lúc và cho mọi linh hồn, con sẽ 
chuyển hóa mọi cảm xúc khác và liên tục 
có cảm nhận muốn trao mong ước tốt 
lành. 

2) Con sẽ liên tục trao sự hợp tác hướng 
thượng để làm cho người khác tiến lên 
dẫn đầu cả con. 

3) Để tạo nên một thế giới tết đẹp hơn, 
nghĩa là một thế giới hướng thượng, con 
sẽ hợp tác với mọi người bằng mong ước 
hướng thượng của con. 

4) Con sẽ chấm dứt suy nghĩ lãng phí và suy 
nghĩ về người khác mãi mãi. Nghĩa là con 
sẽ đặt dấu chấm hết đối với quá khứ, trở 
thành một chấm, một viên ngọc, và tiếp 
tục trao ánh sáng cho mọi người trên thế 
giới bằng những tia sáng chứa đầy cảm 
nhận hướng thượng, mong ước hướng 
thượng và tình cảm yêu thương của con, 
cảm nhận muốn làm cho họ trở nên 
mạnh mẽ. 


Chương trình cho bản thân là nền tảng cho sự 
thành công của chương trình tổng thể. Luôn 
giữ cho nền tảng này vững chắc, rồi âm thanh 
hiển lộ sẽ tự động được nghe thấy. Con có hiểu 
không? Tất cả các con đều là công cụ cho 
nhiệm vụ này, phải không? Bởi vì con đang làm 
cho thế giới hợp tác, nên con là công cụ cho 
điều này trước tiên. 

Cả người mới lẫn người lâu năm, dù con đang 
bị bệnh hay khỏe mạnh, dù con là tượng binh 
hay ky binh, tất cả đều hợp tác. Không có bộ 
binh ở đây. Vì vậy, ngón tay của mọi người đều 
được cần đến. Mỗi một viên gạch đều quan 
trọng. Một số là viên gạch móng, số khác là 
viên gạch tường, nhưng mỗi viên gạch đều 
quan trọng. 


Tất cả các con có cảm nhận rằng con đang thực 
hiện chương trình này không, hay con cảm 
thấy những người đang lập ra chương trình thì 
đang thực hiện chương trình, nghĩa là đây là 
chương trình của người lập ra chương trình 
đó? Con nói rằng đây là chương trình của con, 
phải không? Nhìn thấy dự án vô hạn và chương 
trình, BapDada hài lòng. 


Có lòng hãng hái, nhiệt tình cho nhiệm vụ vô 
hạn ở vùng đất này và cả ở nước ngoài. Mỗi 
linh hồn Brahmin đều có lòng nhân từ đối với 
các linh hồn trên thế giới. 

Con có lòng trắc ẩn mong muốn mọi linh hồn 
anh chị em của con nghe được âm thanh hiển 
lộ Người Cha — rằng Người Cha đang thực hiện 
nhiệm vụ của Người. 


Dù cho họ đến gần, đi vào mối quan hệ, đạt 
được quyền, trở thành thánh thần xứng đáng 
được tôn thờ hay trở thành một phần trong 
330 triệu người làm rạng danh tên tuổi, hãy để 
họ nghe được âm thanh này. 


Con có lòng nhiệt tình như thế, phải không? 
Tuy nhiên, con vẫn chưa chuẩn bị xong 
900.000. Vì vậy, con hiểu không? Đây là 
chương trình của con. Cảm nhận thuộc về này 
sẽ làm cho con tạo ra thế giới của con thông 
qua chương trình này. Achcha. 


Hôm nay, các nhóm đã đến từ 5 hướng. Người 
ta đề cập đến Triveni (cuộc hội ngộ của 3 dòng 
sông), nhưng đây là cuộc hội ngộ của 5 dòng 
sông. Những dòng sông từ 5 hướng đã đến và 
cùng gặp gỡ Đại Dương. 


Cuộc gặp gỡ giữa những dòng sông với Đại 
Dương là một cuộc gặp gỡ hướng thượng. Cả 
người cũ và mới đều đang nhảy múa trong 
niềm hạnh phúc. Khi ai đó có hy vọng sau khi 
cảm thấy tuyệt vọng, thì có niềm hạnh phúc to 
lớn. 


Người cũ cũng bất ngờ khi được trao cho cơ 
hội, vì thế còn có nhiều hạnh phúc hơn nữa. Họ 
đang ngồi và suy nghĩ: “Chúng tôi không biết 
khi nào chúng ta có thể gặp nhau”. Con đã 
không nghĩ rằng giờ con có thể gặp gỡ nhau. 
Trải nghiệm hạnh phúc còn độc đáo hơn khi 
câu hỏi “Khi nào?” thay đổi thành “Lúc này”. 
Achcha. 


Hôm nay, Baba đang trao tình yêu thương và 
nỗi nhớ nhung đặc biệt cho những đứa con 
đến từ nước ngoài. Người phục vụ đặc biệt 
(Jayanti behn) đã đến. Cô ấy là công cụ đầu tiên 
cho công việc phục vụ ở nước ngoài. Nhìn thấy 
cái cây, người ta nhớ đến hạt giống. Gia đình 
(của Jayanti behn) này là hạt giống, nó trở 
thành công cụ cho công việc phục vụ thế giới. 
Baba đang trao nỗi nhớ nhung cho gia đình 
công cụ đầu tiên này. 


Tất cả những người con phục vụ là công cụ ở 
vùng đất nước ngoài đều luôn cố gắng làm hiển 
lộ Người Cha với lòng hãng hái, nhiệt tình cả 
ngày lẫn đêm. Âm thanh liên tục vang vọng 
trong đôi tai chúng là: “Chúng ta phải hiển lộ 
Người Cha ở Bharat với âm thanh thật to từ 
nước ngoài”. Âm thanh này liên tục làm cho 
con tiến về phía trước trong phục vụ. 


Lý do có lòng hằng hái, nhiệt tình dành cho 
công việc phục vụ đặc biệt là con có tình yêu 
dành cho Cha từ trong tim con. Trong mỗi 
bước đi và trong mọi khoảnh khắc, âm thanh 
“Baba, Baba” tiếp tục tuôn ra từ đôi môi con. 
Mỗi khi ai đó gửi tấm thiệp hay quà, chắc chắn 
có hình ảnh trái tim ở bên trong đó. Lý do cho 
điều này là chúng luôn có Đắng vỗ về cho 
những trái tim ở bên trong trái tim chúng. 
Chúng đã trao trọn trái tim mình và đã nhận 
được trái tim. Con thông minh trong việc trao 
và nhận này. Đây là lý do tại sao những ai giao 
dịch từ trái tim và nhớ Cha bằng cả trái tim 
mình thì gửi đến trái tim như là một biểu 
tượng. 

Chính sự tưởng nhớ từ trái tim và tình yêu từ 
trái tim trao cho phần lớn các con trải nghiệm 
gần gũi dù cho con có đang ở xa. 


Điều đặc biệt mà Baba nhìn thấy là con có tình 
yêu thương sâu đậm dành cho cha Brahma. 
Con rất dễ dàng trải nghiệm bí mật sâu sắc về 
Bap và Dada. Dù con không đóng phần vai 
nhận được nguồn nuôi dưỡng từ sakar Brahma 
Baba (lúc Brahma Baba còn sinh thời), những 
con lại trải nghiệm được nguồn nuôi dưỡng 
avyakt (tinh tế). Vì điều đặc biệt này - trải 
nghiệm mối quan hệ với cả Người Cha và Dada 
- nên con đang dễ dàng tiến về phía trước. Vì 
vậy, những ai đến từ mọi quốc gia đều nên cảm 
nhận Baba đang nhắc đến tên của mình đầu 
tiên. Mỗi con hãy chấp nhận tình yêu thương 
và nỗi nhớ nhung của BapDada. Con có hiều 
không? 


Con đang lên kế hoạch. Dĩ nhiên có một chút 
khác biệt giữa hệ thống ở vùng đất này và vùng 
đất nước ngoài, nhưng vì tình yêu, các hệ 
thống cũng cảm nhận giống như nhau. 


Dù là kế hoạch từ nước ngoài hay kế hoạch từ 
vùng đất này, cũng chỉ có một kế hoạch mà 
thôi. Đôi khi, cách thức mọi thứ được thực hiện 
phải hơi khác một chút. 


Sự hợp tác giữa vùng đất này và vùng đất nước 
ngoài sẽ luôn cho phép nhiệm vụ vô hạn này 
thành công. Thành công luôn ở cùng với con. 


Lòng hăng hái, nhiệt tình của vùng đất này và 
vùng đất nước ngoài đang làm cho nhiệm vụ 
này tiến về phía trước, và nó sẽ luôn tiến về 
phía trước. Achcha. 


Suy nghĩ thanh khiết và âm thanh thanh khiết 
- từ tình yêu thương, sự hợp tác của tất cả 
những đứa con đáng yêu và hợp tác từ mọi nơi 
ở Bharat - tiếp tục tiến đến BapDada. 


Vùng đất này và vùng đất nước ngoài dẫn đầu 
lẫn nhau. Mỗi nơi đều có nét đặc biệt riêng. 
Bharat là vùng đất mà Người Cha hóa thân đến, 
và chính vùng đất này là nơi âm thanh của sự 
hiển lộ sẽ được nghe thật to. Phần vai của lúc 
đầu và lúc cuối diễn ra ở Bharat. Sự hợp tác từ 
nước ngoài sẽ làm cho việc hiển lộ diễn ra ở 
Bharat, và âm thanh hiển lộ ở Bharat sẽ tiến ra 
nước ngoài. Đây là lý do tại sao điều đặc biệt 
của những đứa con Bharat thì luôn hướng 
thượng. Những người từ Bharat đã trở thành 
nền tảng cho sự thiết lập. Hình ảnh hỗ trợ cho 
sự thiết lập chính là những người con từ 
Bharat, đây là lý do tại sao mọi người hát lên 
lời ca ngợi về vận may của những đứa con 
Bharat. 


Con đang liên tục tiến về phía trước trong sự 
tưởng nhớ và phục vụ với lòng hãng hái, nhiệt 
tình. Con sẽ tiếp tục tiến về trước. Đây là lý do 
tại sao mỗi người con của Bharat nên chấp 
nhận tình yêu thương và nỗi nhớ nhung từ 
BapDada. 


Gửi đến những người con vô hạn, có khả năng 
phục vụ từ vùng đốt này và từ nước ngoời, nỗi 
nhớ niềm thương từ Người Cha vô hạn và lời 
chào namgste của BapDadd. 


Mong con là hạt giỗng chủ nhân, 
người trao tặng sức mạnh 
cho mọi linh hồn. 


Hãy trao tặng cho tắt cỏ tín đồ, 
%. những linh hồn, 
=—.- ~ những chiếc lá khô héo và ủ rũ, 
sức mạnh từ trạng thái hạt giỗng của con. 
Nền tảng cơ bản cho việc làm cho họ 
trải nghiệm được mọi thành quả là 
trạng thái “ngu ngơ đối với ham muốn” của con. 


con sẽ có thể đáp ứng mong nguyện 
của mọi người. 
Ngu ngơ đối với ham muốn nghĩa lò 
có trạng thái cực kỳ mạnh mẽ, 
trạng thói hạt giống. 
_ Vì vậy, hãy trở thành hạt giống chủ nhân, 
nghe thấy tiếng gọi của các tín đồ 
và có thể làm cho họ có được thành quả nào đó. 


Liên tục ở bên dưới 

vòm che chở bảo vệ của Linh Hồn Tối Cao 
nghĩa là trải nghiệm được 

sự an toàn của cuộc đời tâm linh. 


